r 


Thoái hóa cột sông Việt Nam Forestry 


80% là tỷ lệ số người trung và cao tuốỉ mắc bênh thoái hóa côt Sống . Đây quả thực là con số 
đáng lo ngại. Hơn thế nữa, số người trẻ bị thoái hóa cột sống không ngừa gia tăng. Vậy nguyên 
nhân của vấn đề này là gì? Làm thế nào đế điều trị và hạn chế những rủi ro gặp phải. 


Bệnh thoái hóa cột sống là gì? 


Thoái hóa cột sống trong tiếng anh nghĩa là Degenerative Disk Disease hay Degenerative Disc 
Disease. Quá trình thoái hóa có thể xảy ra ở đốt sống cổ hoặc cột sống thắt lưng. Đây là hiện 
tượng cột sống bị mất dần cấu trúc và chức năng. Gây ra những con đau nhức cột sống cực kì 
khó chịu. 



Nguyên nhân thoái hóa cột sống 

Ngoài quá trình lão hóa tự nhiên, còn nhiều nguyên nhân khác khiến cột sống bị thoái hóa. Ngay 
cả những thói quen thường ngày tưởng như vô hại cũng có thể là thủ phạm gây ra tình trạng bệnh 
lý này. 

Quá trình lão hóa tự nhiên 

Theo thời gian, co thế của chúng ta bắt đầu quá trình lão hóa. Cột sống cũng bị bào mòn trong 
quá trình đó. Tuổi tác khiến xưong khóp không còn được chắc khỏe. Chỉ với một tác động nhỏ 
cũng khiến chứng bị tổn thưong. Lượng canxi - nằm chủ yếu trong xưong không còn dồi dào 
khiến cột sống yếu dần đi. 






Các mỏm xương cọ xát vào nhau và chèn ép lên rễ dây thần kinh cột sống. Tạo áp lực cho cột 
sống và gây ra những cơn đau nhức tại vùng cột sống bị thoái hóa. 

Thói quen xấu 

• Khuân vác vật nặng, cúi gập người sai tư thế trong thời gian dài 

• Làm việc quá sức 

• Ngồi làm việc trước máy tính thường xuyên liên tục, ngồi làm việc sai tư thế 

• Chế độ ngủ nghỉ thiếu khoa học, nằm sai tư thế 

• Đi giày cao gót quá nhiều 

• Thường xuyên uống bia, rượu... 

• Hút thuốc 

Đây là những thói quen ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và là nguyên nhân gây thoái hóa cột sống 
mà bạn cần chú ý. 

Chế độ ăn uống thiếu khoa học 

Dinh dưỡng là yếu tố vô cùng quan trọng giúp cơ thế khỏe mạnh. Và nuôi dưỡng xương khóp 
chắc khỏe. Một chế độ dinh dưỡng không tốt, thiếu chất, nhất là canxi, omega-3 và các khoáng 
chất thiết yếu. Khiến cho cột sống bị yếu và dề thoái hóa. Thức ăn nhiều dầu mỡ, thường xuyên 
dùng đồ ăn nhanh cũng tác động tiêu cực đến sức khỏe của cột sống. 

Thoái hóa cột sống di truyền 

Bệnh xương khóp cũng có thế di truyền được ư? Thật vậy, nếu bố mẹ mắc bệnh thoái hóa cột 
sống. Những đứa con của họ có nguy cơ cao mắc căn bệnh này hơn những người khác. Đồng 
thời quá trình thoái hóa ở những người này cũng diễn ra nhanh hơn. 

Do đó, mọi người đừng thấy lạ khi những thanh niên mới 30 tuối đầu mà cột sống đã bắt đầu bị 
thoái hóa nhé. 

Một SỐ nguyên nhân khác 

• Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng hay trượt đĩa đệm gây áp lực lên tủy sống và rễ thần kinh 
gây thoái hóa cột sống thắt lưng 

• Một số căn bệnh cột sống khác: Hẹp ống sống, viêm xương khớp, vỡ sụn xương... 

• Thừa cân, béo phì khiến cho cột sống chịu áp lực quá lớn 

• Lười vận động khiến cho hệ cơ xương khớp ngày càng yếu 

Triệu chứng thoái hóa cột sống 

Thoái hóa đế càng lâu sẽ càng nghiêm trọng. Dần đến nhiều biến chứng và tốn thương cho cột 
sống và sức khỏe người bệnh. Chính vì lẽ đó, việc nhận biết dấu hiệu thoái hóa cột sống sớm là 
điều vô cùng cần thiết. Dưới đây là những triệu chứng ứng với 4 giai đoạn của bệnh. 




CÁC TRIỆU CHỨNG 


THOÁI HÓA CỘT SỐNG 


ĐAU TẠI VỊ TRÍ THOÁI HÓA 


Giai đoạn đầu 

Ớ giai đoạn này, quá trình thoái hóa mới chỉ bắt đầu. Nhung cơ thế đã bắt đầu mất dần sự cân 
bằng vốn có. Đuờng cong sinh lý tự nhiên của cơ thế cũng bắt đầu bị thay đổi. Áp lực lên các cơ 
quan xung quanh xuơng sống dần tăng lên. Tuy nhiên, cơ thể chúng ta có một cơ chế tự điều 
chỉnh tuyệt vời đế thích ứng. Nên các triệu chứng nhu đau nhức duờng nhu chua xuất hiện. 

Giai đoạn hai 

Những dấu hiệu đau nhức và mệt mỏi bắt đầu xuất hiện. Cột sống bắt đầu xuất hiện nhiều vấn đề 
hơn. Tư thế của cơ thế dần có sự thay đối rõ rệt. Chiều cao giảm và có thể đi cùng với đó là tình 
trạng hẹp ống sống. Đây là vấn đề phổ biến ở 80% nam giới và 76% nữ giới trong độ tuổi 40. 

Giai đoạn ba 

Cột sống cũng như hệ thống dây thần kinh bị tổn thương nặng nề. Cùng với đó, người bệnh cũng 
bị hạn chế vận động, đường cong sinh lý biến đối, mất cân bằng tư thế và biến dạng xương 
nghiêm trọng. 

Giai đoạn cuối 

Trong giai đoạn này, hầu hết các vấn đề đã phát sinh trong các giai đoạn trước sẽ trở thành tổn 
thương không thế chữa lành. Hiện tượng teo cơ do dây thần kinh bị chèn ép lâu ngày, viêm cột 





MẤT CẢM GIÁC 



ĐẶC TRƯNG 


HẠN CHẾ'VẬN ĐỘNG 

XUẤT HIỆN BỆNH LÝ CĂNG THẲNG, CHÁN ĂN 

























sống dính khớp, cột sống bị biến dạng. Khi trường họp này xảy ra bắt buộc phải can thiệp phẫu 
thuật. Phẫu thuật thoái hóa cột sống sê giúp cải thiện tình trạng bệnh một cách nhanh chóng. Cơn 
đau sê được giải quyết ngay lập tức. Tuy nhiên, bên cạnh đó là hàng loạt những nguy cơ biến 
chứng có thế xảy ra, kèm theo đó tỷ lệ tái phát cũng khá cao và chi phí mố cao. 

Để chẩn đoán chính xác bệnh thoái hóa cột sống, người bệnh cần thực hiện xét nghiệm hình ảnh 
X-quang hoặc MRI. Chụp MRI tốn kém hơn nhưng lại chẩn đoán chính xác hơn. Hình chụp 
cộng hưởng MRI giúp bác sĩ nhìn thấy sự ảnh hưởng của sự thoái hóa đến các dây thần kinh. Từ 
đó, đánh giá chính xác mức độ hiện tại của bệnh. 

Thoái hóa cột sống có khỏi được không? 

Xin thưa với quý vị và các bạn rằng: chưa có bất kỳ loại thuốc hay phương pháp nào có thế chữa 
khỏi hoàn toàn 100% bệnh thoái hóa cột sống. Tuy nhiên, việc phát hiện sớm kết họp với cách 
điều trị phù họp thì vẫn có thể giảm thiểu và kiểm soát tình trạng thoái hóa tốt hơn. 

Thoái hóa cột sống uống thuốc gì? 

Bệnh nhân lưu ý: không nên tự ý mua các loại thuốc về nhà uống mà không có sự kê đon, chỉ 
định của bác sĩ. Bởi vì rất có thể uống thuốc không chữa được bệnh mà có khi còn gây thêm 
bệnh. Chính vì thế, nếu thấy xuất hiện những dấu hiệu bất thường ở cột sống, cần phải sớm đến 
các cơ sở y tế để được chẩn đoán và kịp thời phát hiện, ngăn chặn bệnh nặng hơn càng sớm càng 
tốt. 



ĐIỀU TRỊ BỆNH THOÁI HÓA CỘT SÔNG BANG TÂY Y 


© ưu ĐIỂM 

Giúp giảm nhanh triệu chứng 
đau nhức, viêm sưng tại khớp,. 


S LHựỢ C ĐIẼM 

ra nhờn thuốc, gây tác 
ìụng phụ: đau dạ dày, tá tràng, 
lại gan, thận,.... 




Bài thuốc trị thoái hóa cột sống 


Việc sử dụng các loại thuốc Tây có nhiều lợi ích. Xong cũng ấn chứa nhiều nguy co tiềm tàng. 
Một trong số đó là tác dụng phụ và hiệu quả không đuợc lâu dài. Chính vì lý do này mà nhiều 
nguời đã chuyến sang sử dụng thuốc nam. Vừa an toàn, hiệu quả lại lâu dài. 

Bài thuốc ngũ căn thảo thang 

Chuẩn bị: 

• Lá lốt 30g 

• Rễ cây bưởi bung 30g 

• Rễ vòi voi 30g 

• Rễ cỏ xước 30g 

Cách làm: 

Đem các vị thuốc đi rửa sạch, đế ráo nước, thái mỏng rồi sao vàng. Sau đó bỏ vào nồi sắc với 
khoảng 600ml nước cho tới khi còn 200ml thì ngừng lại. Đem chia phần nước thuốc uống 3 lần 
trong ngày. Sử dụng bài thuốc hên tục trong khoảng 1 tháng đế các con đau do thoái hóa cột 
sống bị đẩy lùi hoàn toàn. 

Bài thuốc chữa thoái hóa cột sống từ quả nhàu 

Quả nhàu thường được sử dụng trong điều trị đau lưng do thoái hóa cột sống gây ra. 




Chuẩn bị: 

• Rễ cây nhàu: 20g 

• Rễ cây cỏ xước: 20g 

• Dây đau xương: 20g 

• Củ Khúc khắc (Thổ phục linh): 20g 

• Cam thảo dây: 6g 


Cách làm: 

Đem toàn bộ số nguyên liệu này rửa sạch, đế ráo nước. Sau đó đem bỏ vào niêu đất cùng 21 nước. 
Sắc hên tục trong lửa nhỏ, tới khi cạn còn khoảng 800ml-ll là có thế dừng. Phần thuốc này có 
thể chia làm 2-3 lần uống trong ngày (không để thừa sang hôm sau) 

Ngoài việc sử dụng rễ cây nhàu trong bào thuốc chữa thoái hóa cột sống, quả nhàu còn được sử 
dụng trong việc chế biến các loại thuốc uống, nhằm bồi bố sức khỏe và điều hòa khi huyết rất tốt. 


Chữa thoái hóa cột sống bằng cây xương rồng 

Chuẩn bị 2 đến 3 bẹ xương rồng ba cạnh. Dùng dao cắt hết gai trên bẹ xương rồng. Sau đó rửa 
sạch và ngâm nước muối. Vớt ra đế cho hết nước rồi nướng đều 2 mặt trên bếp trong khoảng 5 



phút. Cho xương rồng vào kh ăn sạch và chườm lên vùng bị thoái hóa cột sống đến khi hết nóng 
thì thay mới. 

Chữa thoái hóa cột sống bằng ngải cứu 

Chuấn bị 200g ngải cứu phơi khô, 2 vỏ quả bưởi, lkg hạt chanh khô sao vàng hạ thổ. Sau đó 
ngâm trong 200g đường phèn và 1 lít rượu trắng. Đế khoảng 15 ngày đến 1 tháng, uống 1 chén 
mỗi ngày sẽ có hiệu quả giảm đau khá hiệu quả. 

Chữa thoái hóa cột sống bằng lá lốt 

Chuẩn bị 1 nắm lá lốt rửa sạch, giã nhỏ lọc lấy nước. Hòa nước lá lốt với 300ml sữa bò tươi đun 
sôi, uống 2 lần trong ngày. Sau 1 tuần sẽ thấy hiệu quả đạt được. 

Chữa thoái hóa cột sống bằng thuốc nam 

Hiểu rõ nguyên tắc điều trị thoái hóa cột sống là cần giải quyết vấn đề “hoạt huyết khu ứ, trù’ 
phong thấp, lợi gân cốt”, PGS.BS Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đồng nghiệp tại Phòng chấn trị 
YHCT Tâm Minh Đường và An Dược đã dày công nghiên cứu thành công phác đồ An cốt Nam 
với 3 tiêu chí: Không pha lẫn tân dược, không tác dụng phụ, không tái phát. 



Đe đạt được hiệu quả chữa bệnh tối ưu, bài thuốc là sự tổng hòa của các phương pháp điều trị đa 
chiều, tác động bổ trợ với tên gọi KIỀNG 3 CHÂN: 




















10 ngày uống thuốc: Có thành phần từ các loại thảo dược đặc trị thoái hóa (Hương nhu tía, Bí kỳ 
nam, Sâm ngọc linh...) với tác dụng bổ chính khu tà, thông kinh hoạt lạc. 


• 10 ngày dán cao: Có thành phần Đại hồi, Địa liền, Quế chi... hỗ trợ cho bài thuốc uống. Tác động 

trực tiếp tại vị trí đau nhức, giảm tình trạng co cứng cơ, sưng viêm. 


• Bài tập chuyên biệt: Do chính các chuyên gia xương khớp đầu ngành nghiên cứu và tổng hợp 
trong đĩa VCD, người bệnh có thể thực hiện tại nhà. 

Các bài tập trị liệu thoái hóa cột sống khi kết hợp cùng các phương pháp vật lý trị liệu và bài 
thuốc sẽ tạo nên tác dụng “Nội ứng, ngoại họp” đẩy nhanh hiệu quả điều trị và ngăn ngừa bệnh 
quay trở lại. Đặc biệt, bài thuốc còn có những ưu điểm vượt trội mà ít phương pháp có được. 



ĐẦU TƯ VÙNG TRỔNG DƯỢC LIỆU 

Cóc v| thuốc quý có trong ACN được đâu tu vùng trồng và nhộn dược 
sụ tu vân kỹ thuột trồng cùa TT Nghlèn cứu Trồng và Chế blén cây thuổc 
Hà Nột - Đơn vị chịu sự chi đợo toân cSện của Viện Dược liệu - Bộ Y té. 

ĐẠT CHỨNG CHỈ CO-CQ 

Cam kết tát cà dược liệu sọch, không pha thành phân tân duợc. 

PHƯƠNG THUỐC CHUYÊN BIỆT 

Đuợc gia glàm theo tung thể trợng người bệnh. 

ĐÃ CÓ HƠN 5000 BỆNH NHÂN sử DỤNG 

Trong dó, rổt nhiẻu bệnh nhãn thoát khỏi thoát vi dĩa đệm sou 5 nâm 
không tál phât. 

KHÔNG CÓ TÁC DỤNG PHỤ 

Hoãn toàn không có tác dụng phụ não ghi nhộn dược. 


Hiện nay đã có đến 85% bệnh nhân thoái hóa cột sống cảm thấy hài lòng sau khi sử dụng 2-3 
liệu trình An cốt Nam. Đặc biệt, có những trường họp dứt điểm bệnh hoàn toàn chỉ sau 1 liệu 
trình. 

















Địa 

hẹ_ 


chỉ 


liên 


MIỀN BẮC 



■ Phòng chẩn trị YHCT Tâm Minh \ 

Giấy phép: 595/SYT-GPHĐ 

■ Địa chỉ: 138 Khương Đình.Thanh Xuâi 

■ Hotline: 0983.34.0246 



■ Phòng chẩn trị YHCT An Dược 

Giấy phép: 03876/SYT-GPHĐ 

■ Địa chỉ: 325/19 đường Bạch Đằng.Ph 
GĨBình Thạnh - TP. Ho Chí Minh 

■ Hotline: 0903.876.437 








Để được các bác sĩ chuyên khoa tư vấn về cách điều trị. GỌI NGAY: 0903 876 437 

Chế độ ăn uống dành cho người bệnh thoái hóa cột sống 

Bên cạnh việc điều trị bằng thuốc, chế độ ăn uống, dinh dưỡng hằng ngày đóng vai trò đặc biệt 

quan trọng. Nó ảnh hưởng rất lớn đến việc hồ trợ điều trị cho bệnh nhân. Cụ thể: 

• Bổ sung canxi để giúp duy trì sức khỏe của xương. Ngoài ra còn giúp chữa lành những tổn 
thương ở xương khớp. Người bệnh có thể bổ sung canxi thông qua các món ăn từ cá hồi, cải 
xoăn, các loại đậu, cá mòi... 

• Bổ sung vitamin D cho cơ thể bằng việc đi dạo dưới ánh nắng mặt trời. Hoặc có thể bổ sung 
thông qua các loại rau xanh và hoa quả. Vitamin D giàu chất chống oxy hóa có tác dụng rất tốt 
với cơ thể, đặc biệt là hệ xương khớp. 

• Bổ sung vitamin c thông qua các loại thực phẩm như các loại trái cây có múi, trái kiwi, dâu tây, 
cà chua, ớt, rau bina, khoai lang... 

Người bệnh thoái hóa cột sống nên kiêng ăn các loại thực phẩm chứa nhiều chất béo, cay 

nóng. Các loại thực phẩm giàu đạm như thịt bò, thịt chó và các loại thịt đỏ cũng không nên ăn. 

Bên cạnh đó, hạn chế tối đa đồ uống có cồn và chất kích thích. 

Cách phòng ngừa 


Để phòng tránh bệnh thoái hóa cột sống, tất cả chúng ta cần phải thay đổi thói quen sinh hoạt, 
làm việc khoa học. Xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học và duy trì đều đặn hằng ngày. Xây 
dựng lối sống lành mạnh, tăng cường tập thế dục, thể thao và thăm khám sức khỏe định kỳ. 



